THERAVADA 
ĐẠO PHẬT THÍCH-CA 


LỊCH-SÚ' РНАТ-РНАР 


Dịch-giả: 
Bikkhu : VANSARAKKHITA 
Tỳ-khưu : HỘ - TÕNG 


““ 


РНАТ LICH 2.497 
Duong lịch 1954 


2| 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÄDA 


LỊCH SỬ PHẬT PHÁP 


Soạn giả 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG 
(VANSARAKKHITA MAHATHERA) 


MỤC LŲC 
TIPI kayan m a aa nun ul ca Cố Cổ ТЕККЕ ốc 4 
GIẢI VỀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN SU TÍCH PHAT PHÁP................ - 2 2 E+E+£EE+E£2E£EE+ESEEEEE+ESEEEEErErrkexee 4 
GIAI VỀ LICHSU THÁPPHAT........... 10x60. sssolvstlosiasddgedansaclaseod(0sid0sndlbsiiilesixbssdgtixbdadiesioi 6 
PHẬT GIÁO CHUYÊN SANG CÁC NƯỚC LÀN ĐẦU HẾTT............................---- 5< 5< SE+E2EEEESESEEEEEEEEEEEEEEEE11x 1E cree 8 
GIẢI VỀ NGUYÊN NHÂN SỰ TẠO TƯỢNG PHẬT ĐẦU TIËN.............. ananassa, 10 
GIẢI VỀ TƯỢNG PHẬT УА TƯỢNG BÔ-T ÁTT....................... .- - 2 ааа 11 
GIẢI VỀ THÁP PHẬT TẠO RA TRONG CÁC NƯỚC, NGOÀI ẤN БО....2,.2.2.4004,.20010.0О001.0100000 НЫ 12 
GIẢI VỀ LICH SỬ PHẬT GIÁO TRONG NƯỚC XIÊM.......................... -- 5-2 аа 16 
MỤC LUC GIẢI VỀ THỜI KỲ PHẬT GIÁO TRUYÊN SANG CÁC NƯỚC, SAU PHẬT NHẬP DIỆT............ 19 
MỤC LUC GIẢI VỀ THỜI KỲ CÓ THÁP PHẬT TRONG CÁC NƯỚỚC.......................-- 2-52 2+2 eEE+E+EeEE+Erkerxrrrrs 19 
GIẢI TÓM ТАТ VỀ МАҮ КҮ KÉT TẬP TAM TẠNG...................... 2-2 5s SE ‡EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEESEErkrkrrrek 20 
TRÍCH LUC TRONG PHẬT NGÔÔN..............................-- 2-2 + 3+2 S 3S SE 3912318 1175151117515 АНАНАН 20 


TRÍCH TRONG PHẬT HỌC TỰ ĐIỂN........................-- 2 аА 22 


TIỂU TỰA 

Xét thấy quyền Lịch sử Phật pháp đã xuất bản từ lâu và rất có giá trị, chư thiện tín phát 
tâm trong sạch yêu câu cho nó sẽ được tái bản. 

Dịch giả đã duyệt chính quyên kinh ấy và có trích lục mấy bài Phật ngôn để vào phía 
sau cho chư độc giả suy xét, ngam nghĩ và phân biện chân lý, ngõ hâu vững bước trong 
đường tu tập. 

Dịch giả 
Ty khưu Hộ Tông 


GIẢI VÈ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN SỰ TÍCH PHẬT PHÁP 

Khi Рис Phật Thích Ca Mu Ni đã được chứng bực Chánh Đăng Chánh Giác rồi, Ngài 
bèn phát lòng đại từ đại bi, trước hết đi phô độ chúng sanh trong nước Trung Ап Độ. 

Nước Trung Án Độ chia ra làm nhiều xứ, có nhiều đức vua thống trị. Thuở Phật còn tại 
thế, trong nước Trung Ấn Độ có bốn xứ lớn: 

1) Xứ Má-gá-thá (Magadha) tại miền Bengale về phần đức hoàng dé Bim-bi-xa-ra 

(Bimbisära) thống trị, lập đề đô tại thành Vương-Xá (Rãjagaha). 

2) Xứ Cô-xá-lá (Kosala) tại miền Xá-há-bá-li (Sahapali) cận ranh phía đông xứ Ма- 
gá-thá (Magadha) về phần đức vua Bá-sê-ná-đí (Pasenadi) thống trị, lập đế đô tại 
thành Sa-quát-thi (Savatth1). 

Xứ Quanh-xá (Уаћѕа) tại miền Manh-đá-lá-xá-há-bá-]i (Mandalasahapali) cận ranh 
phía đông nam xứ Cô-xá-lá (Kosala) về phần đức vua Ú-đê-ná (Udena) thống trị, 
lập 46 đô tại thành Cô-sam-phi (Kosamphi). 

Xứ A-quanh-ti (Avanti) tại miền Má-lá-quá (Malava) cận ranh phía nam xứ Quanh- 
xá (Vansa), về phần đức vua Chanh-đá-ba-jo-ti (Candapajoti) thống trị, lập dé đô 
tại thành Uch-sê-nmi (Ujjheni). 

Ngoài ra, còn nhiều xứ nhỏ nữa, như xứ của thân tộc Sá-ki-á (Sakya), Lít-sa-quí 
(Licchavi), Ma-lá (Malla) v.v... 

Đức Thế Tôn truyền bá Phật Pháp đến các xứ đó, bất phân tôn ti thượng hạ, xứ mình, 
xứ người một lòng bình đăng, không chia giai cấp nên có đủ hạng người trong các nước 
qui y Phật Pháp, chỉ khác nhau là xứ có nhiều hoặc ít người tín ngưỡng. Thuở ấy cũng đã 
có ba mặt đạo, như đạo Tri-vê-đa (Triveda)! mà người Bà-la-môn phần đông hoan nghênh 
và đạo Je-ná (Jena) của người ngoại đạo. Thuở Phật còn tại thế những người tu Phật chỉ 
lây Tam qui (Phật Pháp Tăng) làm gốc. 


3 


М.У 


4 


М.У 


Về nguyên nhon tạo Tháp Phật có chỗ nói: Thuở Рис Thế Tôn lên cung trời Рао Lợi 
thuyết pháp trong mùa hạ ba tháng cho Phật mẫu nghe ấy, có đức vua 
Senadikosabuddhamaka vì lâu ngày không được thấy Phật nên Ngài đem lòng thương nhớ, 
bèn dạy thợ dùng lõi cây thị, tạo kim thân để làm dấu tích. Lý thuyết ấy xét ra thì không 
đúng với chuyện sẽ giải ra phía sau này, cho nên không có thê cho là điều đích thật đặng. 
Bởi các Thánh tích của Phật, ngoài Tam qui ra đều phát sanh sau khi Phật nhập diệt hết. 

Theo tên mà gọi thì Pháp trong Phật Pháp có bốn thứ: Xá li tháp (Dhãtustũpa), Vật dụng 
tháp (Paribhogastipa), Pháp tháp (Dhammastipa), Kim thân tháp (Uddesikastipa). 


! Triveda: Tàu âm: Tam-phệ-đà. 


|5 


Nguyên nhân phát sanh bốn thứ tháp ấy có giải rõ trong lịch sử xưa: Như trong Kinh 
Đại Niết-bàn do theo câu hỏi của đức vua Mi-lan-đà rằng: Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt 
trong rừng Sa-la, tại xứ Cú-xi-na-ra (Киѕіпага) có đại đức A-nan-da (Ananda) là bực hộ 
pháp, đến bạch Đức Thế Tôn như vây: Sau khi Phật diệt độ, các hàng Thinh văn phải làm 
cách nào đặng phụng thờ Ха-11? 

Phật đáp: Các Thầy tỳ khưu này! Các Thầy cần phải tu hành tinh tán cho mau được giải 
thoát, các Thầy chăng nên quyến luyến theo việc phụng thờ Xá-l¡. Việc ấy để cho hàng cư 
sĩ (thiện nam, tín nü) nhút là vua chúa, họ tạo tháp đề phụng thờ, giống như tháp đã có tạo 
ra an táng các bực hoàng dé vậy. 

Đến khi Phật tịch, đức vua Má-lá (Mala) trị vì trong xứ Cu-si-na-ra (Киѕіпага) làm lễ 
trà tỳ, tiếng đồn đến các lân bang, họ đem binh vào xứ Kusinara xin Ха-Ц đem về xây tháp 
để phụng thờ. Trước hết chính phủ Киѕіпага không bằng lòng cho, gần muốn gây chiến 
tranh, nhưng có nhờ vị quốc sư của đức vua Mala điều đình, nên chính phủ Kusinārā mới 
chịu chia xá-li ra làm tám phần, cho máy xứ có mặt trong khi ấy là: 1) Đức hoàng 46 A-ja- 
ta-xa-lru” (Ajatasatrü) cai trị xứ Má-gá-thá” (Magatha) tại thành Vương Xá (Rãjagrha); 2) 
Đức vua Sá-ky-a (Ѕакуа)* (Thân tộc của đức Như Lai) ở tại thành Ca-pi-lá-vas-tu” 
(Kapilavastu), bây giờ thuộc về Nepal; 3) Đức vua Lít-sa-vi (Licchavi) tại xứ Quê-sa-li 
(Vesali) (bây giờ gọi là Besaraha); 4) Đức vua Thu-lý-đá (Thulida) hoặc Pali, tại xứ Á-lá- 
cáp-bá (Allakappa); 5) Vi Bà-la-môn làm thủ lãnh xứ Quê-thá-ti-bá-cá (Veddhadipaka); 6) 
Đức vua Koliya tại Ramagama (bây giờ thuộc vë nước Népal); 7) Đức vua Má-lá (Mala) 
xứ Ba-qua (Pava) (bây giờ gọi là Radraona); 8) Đức vua Cu-xi-na-ra (Kusinara) tại xứ 
Kusinara (bây giò 501 Ја Kasi). Do sự chia xá-li trong khi ấy, nên mới có tám cái tháp đầu 
tiên hết, trong mấy xứ ấy. 

Nguyên nhân tạo vật dụng tháp đầu tiên (Paribhogastũpa) trong lịch sử có giải rằng: Khi 
Phật sắp nhập diệt, thì đức A-nan-da chưa được chứng quả A-la-hán (Arahanta) có bạch 
Đức Thé Tôn rằng: Từ thuở nay các thầy tỳ khưu hằng thấy mặt Phật, nhưng sau khi Phật 
tịch diệt rồi, chăng còn thấy kim dung nữa, ắt các thầy không khỏi than tiếc. Cớ đó nên 
Phật mới di chúc: Bốn nơi động tâm (Samvejaniyasthãana), nếu ai muốn thấy Như Lai thì 
đến một trong bốn nơi là: 1) Chỗ Như Lai giáng sanh, tại rừng Lum-bi-ni (Lumbini) gần 
thành Ca-bi-la-vas-tu (Kapilavastu) (Népal); 2) Chỗ Như Lai chứng bực Chánh Đăng 
Chánh Giác dưới cội cây Вб đề (Bodhibriksa) trong xứ Gaya (bây giờ là Buddhagäay8)”; 3 ) 
Chỗ Như Lai quay bánh xe Pháp lần đầu (Chuyển pháp luân) tại rừng I-xi-ba-ta-naŠ 
(Isipattana migadäyavana) trong thành Ва-га-па-хі (Bārānāsi); 4) Chỗ Như Lai nhập Niết- 
bàn tại rừng Xa-la? (Salavana) trong xứ Киѕіпага. Bốn nơi ấy gọi là vật dụng tháp 
(Paribhogastũpa) do theo lời của Đức Thế Tôn đã di chúc. 


Ngoài bốn nơi ду còn hai chỗ nữa là: Do đức vua Mô-rí-dá (Moriya) xứ Pipjalivana, sau 
khi chia xá-lj rồi, ngài qua xứ Kusinära thỉnh than thiêu kim thân đem vë xây tháp thờ trong 
xứ Pipjalavana. Còn vị quốc sư đứng chia xá-li được một phần, cũng đem về xây tháp thờ 
trong thành Kusinara, hai tòa tháp sau này cũng đều gọi là vật dụng tháp (Paribhogastũpa), 


? Tàu âm là: A-xà-thế. 

3 Tàu âm là: A-xà-đà hoặc Ma-kiệt-đà. 
4 Tàu âm là: Thích ca. 

5 Tàu âm là: Ca-ty-la. 

6 Tàu âm là: Ty-xa-li. 

7 Tàu âm là Phật già gia. 

š Tàu dịch là Lộc giã. 

? Tàu dịch là Rừng Sa la. 


6 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


cũng như bốn chỗ động tâm (Samvejaniyasthãna) cho nên mới có sáu vật dụng tháp đầu 
tiên là do cớ ấy. 

Nguyên nhân xây Pháp tháp đầu tiên là khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, Ngài có di 
huấn rằng: “Pháp bảo là vật thế mặt cho Như Lai, từ nay về sau”. Cho nên sau khi Phật tịch 
rồi, những tín đồ ở xa ха-П tháp và vật dụng tháp đã có tạo rồi ау, họ khó bè tới lui để lễ 
bái, cúng dường, họ muốn có tháp trong xứ của họ và nhờ người thông hiểu Phật Pháp bày 
ra sự khắc Pháp bằng chữ dé phụng thờ, y theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Về sự xây Pháp tháp thì họ soạn trích mấy câu yếu lý trong Tam tạng như sau này: 

“Үедһатта hetuppabhaväa, tesamhetum tathãgato, (Aha) tesañca yonirodho ca, evam 
үйді таһаѕатапо”. Nghĩa là: Các thứ quả đều do nơi nhân mà sanh, Như Lai đã có nói cái 
nhân ấy, và cũng đã có chỉ dẫn phép trừ diệt cái nhân ấy, đó là giáo pháp của bậc đại Sa- 
môn (Phật). 

Ut-đê-xi-ca-stu-ba'° (1) (Uddesikastipa) tạo ra do tác ý lành tôn kính Đức Thế Tôn, 
không có lệ định phải làm kiêu như thế nào, cho nên tòa tháp nào đã tạo ra, mà chẳng phải 
là xá-lj tháp, vật dụng tháp và pháp tháp thì đều là Ut-đê-xi-ca tháp cả. 


GIẢI VË LỊCH SỬ THÁP PHẬT 

Sau khi Phật nhập diệt được 4 tháng, các bực Thinh văn đại A-la-hán hội họp tại thành 
Vương-xá (Ка)араһа) là kinh đô xứ Má-gá-thá (Magadha) để kết tập kinh luật mà Đức Thế 
Tôn đã giáo truyền, hầu cho dễ bề thông dụng, đại đức Cá-xá- -bá!! (Kassapa) làm tọa chủ. 
Đức Ananda suốt thông kinh luận, thì trả lời về kinh luận, đức Upali sở trường tạng luật, 
thì soạn tạng luật. Khi đã kết tập xong đúng theo Phật ngôn rồi, các Ngài tách ra môi vị đi 
mỗi ngã, để tuyên truyền Phật Pháp. Thuở ây cũng chưa chép Tam tạng bằng chữ. Sự nhóm 
họp dé sưu tập Tam tạng ấy, gọi là kết tập kì nhứt (Pathamasangãyan3). 

Trong xứ Má-gá-thá (Magadha) Phật Pháp được thạnh vượng kê từ thời hoảng dé 
Bimbisārā đến hoàng 46 A-ja-ta-xá-tru (Ajatasastru) Phật Pháp càng thêm hưng thanh. Trải 
qua một thời kỳ khá lâu tuy là chư tăng còn thật hành Chánh pháp y theo kết tập trong kỳ 
nhứt, nhưng cũng đã có xảy ra nhiều sự bất đồng ý kiến trong tăng già. 

Trong lịch sử có ghi rằng: Sau khi Phật nhập diệt được 100 năm, có một nhóm thầy tỳ 
khưu gọi là Vajjiputra ở tại thành Quê-sa-li (Vesali) theo lời trong kinh Đại Niết-bàn có 
nói răng: Đức Thế Tôn cho phép “nếu chư tăng đồng ý cùng nhau, là thây điều luật nào ít 
quan trọng mà Như Lai đã chế định, đến sau rồi chư tăng không có thể thọ trì được nữa thì 
được phép sửa đổi”. Do nguyên nhân này mà nhóm ау tỳ khưu Vajjiputra sửa đổi điều 
luật của Đức Thế Tôn. Họ sửa đổi, chế biến thêm 10 điều mới, để thọ trì như là: điều гап 
cắm không cho dùng vật thuc lúc chinh xế (bát phi thời thực) và không cho lãnh hoặc cất 
giữ hay cảm xúc châu báu và vàng bạc (xin xem thêm trong Luật xuất gia đã soạn, trang 
97 đến 101, quyền nhứt). 

Thuở ấy, có đại đức Da-xá (Yasa) làm đầu chư tăng trong một phe lớn không chịu tuân 
theo, ngài điều đình đi thỉnh đại đức A-xà-lê (Acarya) trong các nhóm khác, như là đại đức 
Sáp-bá-ca-mi (Sabbakamn) và đại đức Rê-vá-tá (Revata), hiệp với nhiều nhóm khác nữa 
hội hợp tại thành Quê-xa-li (Vesali) đề nghị định vê 10 điều của nhóm thầy Quách-ji-bu- 
tra (Vajjiputra) mới chế ra. Tất cả chư tăng đều đồng ý nhau chăng chịu công nhận sửa đổi 


10 Kim thân tháp. 
ІП Tàu âm là Ca Diệp. 


|7 


điều luật â ау. Bởi thuở trước các bậc Thinh văn dai A-la-hán, hội họp kết tập trong kỳ nhứt 
đã quyết định rằng: “Tuy Đức Thế Tôn dă có di huấn dé lại, nhưng cũng chăng nên sửa đổi 
cho trái điều luật của Ngài đã truyền răn” 


Thuở ấy, nhóm thầy Quách-ji-bu-tra (Vajjiputra) không chịu rút 10 điều của họ đã chế 
ra, nhưng đại đức Da-xá (Yasa) cũng chăng có quyền chi ngăn сат được, nên mới có sự 
trì giới chia ra làm 2 phe: 1) Bên phe đại đức Da-xá (Yasa) giữ giới luật được đều đủ gọi 
là phái Nguyên thủy (Theravada) do năm giữ giới luật y theo lời của các bậc đại A-la-hán, 
trực tiếp Phật kết tập trong kỳ nhứt (Pathamasañgayana). 2) Bên phe các thầy Quách-ji-bu- 
tra (Vajjiputra) giữ theo 10 điều của họ đã đặt ra, gọi là phái Tân tién (Acaryavada) do sự 
hành theo ý kiến riêng của các vị A-xà-lê đã chế biến ra sau này. 


Các vi đại đức bên phe Da-xá đều hội họp nhau lại dé kết tập kinh luật một lần nữa, cho 
đúng theo như thuở kết tập trong kỳ nhứt. Kỳ hội hợp này gọi là “Kết tập kỳ nhì” 
(Dutiyasangayan). 

Từ ngày sanh ra nguyên nhân chia chư tăng ra làm hai phái (Nikãya) là: phái Nguyên 
Thủy (Тһегауада hay là Sthãvira), phái Tân Tiến (Асагуауада hay là Mahasanghika). 
Nhưng sự chia rẽ đây chỉ khác nhau trong việc hành điều luật nho nhỏ, về điều quan trọng 
thì vẫn cũng giống nhau như Phật còn tại thế, như mùa hạn thì đi thuyết pháp độ đời, hoặc 
ân nơi thanh vắng để tham thiền nhập định, đến ba tháng mưa mới hội họp nhau để nghĩ 
hạ, không chấp chỗ này nơi kia, là của mình của người. 

Nhưng từ khi có xá-li tháp và vật dụng tháp, như đã giải rôi là tháp báu để phụng thờ, lễ 
bái, thế mặt cho Đức Thế Tôn, thì các nhà tu Phật từ bậc xuất gia cho đến hàng cư sĩ, đều 
giữ theo cựu lệ đi đến mấy nơi ấy để sùng bái như thuở Đức Thế Tôn còn tại thế Vậy (поі 
theo cử chỉ của chư tăng ngày xưa). Sau khi Phật nhập diệt, những nhà tu Phật hăng hoan 
nghĩnh, tới lui chắng dứt bốn nơi động tâm (Samvejaniya) để lễ bái cúng dường. Bốn nơi 
ду là: chỗ Bô-tát ra đời, chỗ Phật chứng quả, chỗ Phật quây bánh xe Pháp lần đầu, chỗ Phật 
nhập Niết-bàn. Phần đồng họ hoan nghinh bốn chỗ ấy hơn là xá-lị tháp do theo Phật ngôn 
rằng: Nếu có người muôn thấy Như Lai, sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì nên tìm đến một 
trong bốn nơi ây dé suy tưởng Pháp động tâm (Dhammasamvega). Còn về xá-li tháp, Phật 
không có di huấn như bốn chỗ động tâm. 

Lại nữa, tám xá-li tháp đã tạo ra thuở đầu, qua đến thời kỳ Phật Pháp được 200 năm, sau 
khi Phật diệt độ phần nhiều đều bị hư nát hết. Lịch sử có ghi rằng khi chia xá-lị rồi, không 
bao lâu năm thì đại đức Ca- -diép sợ e xá-]j thất lạc, nên Ngài dùng thần thông lấy xá-li đem 
về dâng cho đức vua A-ja-ta-xas-tu (Ajãtasastru). (Chuyện này thuật lại cho biết rằng xá- 
li tháp đã tạo ra trong lúc đầu tiên, chỉ còn lại trong ít nơi thôi). 

Nhưng về phần vật dụng tháp là bốn nơi động tâm (Samvejaniya) có lịch sử đích xác 
ghi rằng: Các nhà tu Phật, phần đông. đều hoan nghĩnh tới lui sùng bái hằng ngày, từ xưa 
đến nay, họ lại còn xu hướng đến chỗ mà Đức Thế Tôn thị hiện thần thông (mà họ cũng 
gọi là bốn chỗ vật dụng tháp) là: 1) chỗ Như Lai từ cung trời Đạo Lợi trở xuống trần thế, 
tại xứ Lan-ca-xa (Lankassa) (bây giờ gọi là SuJankola); 2) chỗ Như Lai hiện đại thần thông 
có phép tương đối nhau tại xứ Sa-vát-thi (SãvatthT); 3) chỗ Như Lai cảm phục con voi Na- 
la-gi-ri (Nãlãgir1) tại thành Vương xá (Rãjagrha) (bây giờ gọi là Rãjagaha); 4) chỗ Như Lai 
cảm phục đức vua Ва-па-га (Banara) tại xứ Quê-xa-li (Vesali). 

Tục lệ mà các nhà Phật tử năng tới lui sùng bái bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ấy, có 
thé cho là nguyên nhân sanh ra sự tạo tịnh xá cho chư tăng ở, mà nay chúng ta thường hay 
gọi là nhà chùa. Thuở Phật còn tại thế, các bậc Thinh văn hằng theo bêm chưn Ngài, nhứt 
là đức Ananda. Đến khi Phật tịch diệt rồi chàng còn thấy Đức Thế Tôn như xưa nữa, cho 


8 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


nên các ngài thường đem nhau đến một trong bốn nơi động tâm (Samvejaniya) theo lời di 
huấn của Đức Thế Tôn (đã có giải trước) thành ra bốn nơi ấy hằng có Phật tử tới lui sùng 
bái không ngớt. Nhân đó những người ở gần mấy nơi động tâm (Samvejaniya) muốn làm 
việc phước báu, nên họ cất chỗ ngụ: để tiếp rước kẻ ở phương xa tới lui. Sau rồi có nhà 
thành tâm, họ lập tịnh thất trong nơi áy cho chư tăng ngụ. Về phần Tăng già vì có nhiều vị 
đến ở gìn giữ săn sóc mấy nơi ấy, mới sanh ra duyên cớ việc xây chùa, lập thất (giống như 
chúng ta đã làm ra trong ngày nay). Sau rồi thành ra thói quen, lập chùa trong các xứ là vì 
lẽ áy. 

Bởi có các hàng Phật tử tới lui bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ấy, người ở gần thì dễ 
đi, người nơi xa thì khó đến, cho nên những người tha phương có tạo bảo tháp trong xứ họ, 
cho dễ bề sùng bái. 

Trong mấy nơi vật dụng tháp mà Đức Thế Tôn đã di huấn, chỉ có cây Вб đề tại xứ 
Buddhagäyä, có thê chiết đem trồng sang xứ khác được. Do lẽ ау nên phần đông người ở 
xa lấy hột hoặc chiết cây Bồ đề mẹ, đem về trồng trong xứ mình, cho dễ bề sùng bái. Khi 
đã tạo ra bảo tháp trong xứ ròi thì phải có người coi giữ, mới sanh ra sự lập chùa, cất thất, 
là lẽ như vậy. 

Thuở Phật còn tại thé, cũng đã có nhà tịnh xá, như Trúc lâm tịnh xá (Veluvana) và Kỳ 
viên tịnh xá (Jetavana) của nhà đại phú gia Cấp Cô Độc (Anãthapindika) lập ra tại thành 
Xa-quát-thi (Sāvatthī). Nhưng nhà tịnh xá lập ra trong thời kỳ Phật, thì chư táng chỉ ở chỗ 
ngụ, trong một đôi khi thôi. Lúc nào Phật đi phổ độ đến các nước khác, tịnh xá vẫn bỏ 
trống, chắng còn ai gìn giữ. Những nhà chùa lập ra sau này có thờ thánh tích của Phật, làm 
nơi xu hướng cho tín đỏ, là vật thay thế cho Phật, hàng có người tới lui, lễ bái, cúng đường, 
nên mới có người săn sóc, là lẽ như vậy. 

Theo thói quen, người Ап Độ rất tín ngưỡng giống “đại thanh bó 48” (Crīmahābodhi) 
tại xứ Buddhagāyā. Có lịch sử nói chắc chắn răng: thuở Phật giáo truyền sang đảo Tích lẫn 
(Ceylan) đức Hoàng 46 A-dục có dáng giống cây “đại thanh bồ đề” (Crīmahābodhi) xứ 
Buddhagāyā cho Đức vua Tích Lan hiệu là “Devanampiyatissa” đem trồng trong nước, còn 
lưu truyền đến ngày nay. 


PHẬT GIÁO CHUYÊN SANG САС NƯỚC LÀN ĐẦU НЕТ 

Thuở Phật giáo được 218 năm, đức Hoàng đề A-dục (asoka) lên thế ngôi cha, thống tri 
trong nước Án Độ. Ngài nối chí của phụ vương ngài, nên hằng đem binh đi chinh phat các 
xứ. Khi đã thâu phục được xứ Kalingarattha rồi, ngài có thẩm xét rằng: Trận giặc vừa qua, 
bọn Kalingarattha bị tử trận hằng vạn hằng ức người, thấy càng thảm thương. Thật là việc 
chăng nên làm. Từ đây Ngài rất đem lòng tín ngưỡng Phật giáo, phế sự thân chinh các 
nước, chỉ lo trị an nước nhà, theo lẽ đạo, nên ngài mới có hiệu riêng là Thạnh pháp vương 
A-dục (Сттаһаттаѕокагаја). 

Muốn cho thiện tín bỏ dữ về lành, ngài định truyền bá Phật pháp đến các nước ở dưới 
quyền ngài. Điều này là nguyên nhân làm cho Phật giáo được hành trướng. Lịch sử ghi 
rằng: thuở ấy trong nước Ап Độ có 4 mặt đạo: Phật giáo, Bà-la-môn giáo, Je-na giáo, А- 
ji-qua-ca giáo. Đức hoàng dé A-dục xét rằng: Phật giáo là một nền đạo vô thượng, không 
một tôn giáo nào sánh bằng, nên ngài nhứt định đem Phật giáo ra để hóa độ chúng sanh. 
Ngài lấy Phật giáo làm quốc giáo, nhưng ngài cũng chắng hà hiếp các mặt đạo khác. Vì 
lòng thành tín Phật giáo nên Ngài làm lễ thọ phép tam qui và trì trai, giữ giới. Ngài cũng 
có xuất gia thọ cụ túc giới một lúc (có lẽ do theo gương của ngài đây mà các đức vua lân 


|9 


bang, cho đến vua Xiêm cũng vậy, đều có thọ tụ cúc giới làm tỳ khưu trong một lúc hết). 
Ngài cũng có đến sùng bái bốn nơi động tâm (Samvejaniyathãna) và tạo tượng Phật dé thờ 
trong các nơi. 

Đức hoàng dé A-dục có làm 3 việc đại hữu ích cho Phật giáo: lập hội kết tập Tam tạng, 
truyền bá Phật giáo, tạo tháp Phật. Ngài kết tập Tam tạng từ khi Ngài mới qui y Phật giáo. 
Thuở ấy chư tăng đã chia ra làm hai phái rồi là: phái Nguyên Thủy (Theraväda), phái Tân 
Tiến (Acaryavada). Từ khi kết tập kỳ nhì (như đã có giải phía trước) trở về sau, trong mỗi 
phái lại còn chia ra đến 10 chi phái nữa. 

Đức hoàng dé A-dục rất tôn trọng đại đức Mogaliputratissa là vị Tăng thống của phái 
Тһегауада, nên ngài mới hết lòng bảo hộ phái ấy. Trong đại tạng luật có ghi răng: Khi bọ 
ngoại đạo thấy chư tăng hằng được nhà vua sùng bái, dâng cúng nhiều vật dụng, bọn họ lại 
giả dối vào tu theo Phật giáo rất nhiều, mới sanh ra CÓ su bát hòa trong tăng chúng. Tháu 
đến tai đức hoàng dé A-dục, ngài bèn dạy phải tra vấn, néu thầy tỳ khưu nào đáp không 
thông, phải bị trục xuất ra khỏi giáo hội, ngài bạch cùng đại đức Tăng thống làm tọa chủ, 
hội họp chư tăng để kết tập Kinh, Luật lại một lần nữa, tại thành Pataliputra. Hội thánh kỳ 
này gọi là “Kết tập kỳ ba” (Tatiyasangäyanä). Do sự chia rẻ chư tăng ra làm hai phái, từ 
khi kết tập kỳ nhì, 100 năm trở vê sau, bên giáo hội của phái Tân Tiến (Acaryavada) dà có 
sửa đổi Phật Pháp nhiều lắm rồi, nên mới sanh ra sự bất hòa trong tăng chúng. Cớ ấy nên 
đức hoàng dé A-duc mới trục xuất bên phái Tân Tiến hết 60.000 vi tỳ khuu và kết tập Tam 
tạng, yêu cầu tăng chúng phải đồng ý nhau, thọ trì một giáo pháp. Hội thánh kỳ ba này 
cũng dùng tiếng Magadha (Pall) để kết tập, noi theo gương hai ky kết tập trước, chỉ khác 
nhau là lựa bỏ mây chỗ thêm bớt. Tuy là dùng tiếng Magadha đề kết tập, chớ hội thánh kỳ 
ba này cũng chưa chép tam tạng ra bằng chữ. 

Về việc đức hoàng 46 A-dục cho người đi tuyên truyền Phật Pháp sang đến các nước 
ngoài, thì có lịch sử ghi trong Đại Tạng Luật (Маһауарра) như sau này: Đại đức Ma-ha- 
đê-quá (Mahadeva) sang xứ Má-hi-xá-man-đá-la (Mahisamandala); Đại đức Rắt-khí-tá 
(Rakkhfa) sang nước Quá-náquá-xi (Vanavasl); Đại đức Tham-má-rá-khí-tá 
(Dhammarakkhita) sang nước Ba-ranh-ta (Baranta); Đại đức Mahathammarakhita sang 
nước Ma-ha-rát-thá (Maharattha); Đại đức Mac-sanh-ti-cá (Ма))һапаКа) sang nước Cá-sá- 
mia và Ganh-thá-rá (Kasmir và Gandhara); Đại đức Mac-si-má (MaJjhima) sang nước Hi- 
ma-quanh-tá (Himavanta); Đại đức Ma-ha-rắt-khí-tá (Maharakkhita) sang nước Dô-ná-lô- 
cá (Yonaloka); Đại đức Ma-hinh-đá (Mahinda) con đức hoàng đề A-dục sang đảo Tích Lan 
(Ceylan); Đại đức Xôn-na và Út-tá-rá (Sona và Uttara) sang nước Xú-quanh-ná (Suvanna). 

Về lịch sử đức hoàng dé A-dục tọa tháp Phật, đại khái có sự hữu ích nhiều do theo hai 
lẽ sau này: chia ха-П, cách tạo tháp. 

Về sự chia xá-lj thì lịch sử có ghi rằng đức hoàng dé A-dục được xá-li mà đức vua A- 
Ja-tá-xá-tru (Ãjãtasatru) gìn giữ 46 lại thành Vương Xá, đem chia ra йё thờ trong các tháp 
trong mỗi nơi, mà Ngài đã có lòng tạo ra, tổng cộng cả thảy là 84.000 tòa tháp, cho nên từ 
đó mới có tháp Phật đủ trong các xứ. Nhờ lòng bảo hộ Phật giáo của đức hoàng dé A-dục 
như vậy, nên số người tu Phật càng tăng thêm hơn trước rất nhiều và người tới lui sùng bái 
bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ngày càng thêm đông. Thuở ấy, 8 động tâm tháp thờ xá- 
li đầu tiên, đã hư nát hết nhiều chỗ. 


10 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


GIẢI VË NGUYÊN NHÂN SỰ TẠO TƯỢNG PHẬT ĐẦU TIÊN 

Sau khi đức hoàng dé A-dục thăng hà rồi, thì các vị vua lên сат quyền chánh trị kế 
nghiệp cho ngài, không đủ sức gìn giữ bờ cõi được vĩnh viễn, các nước chư hầu đều trở 
xưng vương tự tri. Tuy nhiên, Phật giáo cũng còn được hưng thanh như xưa. 

Các xứ phương tây bắc Ап Độ như xứ Ganh-thá-rá (Gandhara) chỗ mà người Hi lap 
(Grec) lập nơi cư ngụ trong xứ Ап Độ đã lâu đời. Thuở đức hoàng dé A-duc tri vi, thi bon 
này cũng đều tu theo Phật giáo, đến khi hoàng dé A-dục thăng hà rồi, họ lại xưng vương, 
xưng bá, có bọn bỏ Phật giáo theo đạo Grenclà đạo cũ của họ, mà cũng còn người theo 
Phật giáo vậy. 

Người Hi lap theo tôn giáo của họ, là đạo sùng bái chư Thiên, họ quen tạo tượng chư 
Thiên 46 thờ, đến khi theo Phật giáo họ cũng noi tục xưa, tạo tượng Phật dé sùng bái vậy. 
Nhưng thuở ау, chỉ nội trong xứ Gandhara có thờ tượng Phật thôi, vì nước của họ còn nhỏ 
hẹp, nên không có thê truyền bá sang đến nước ngoài được. Chàng bao lâu người Hi lap bị 
vua Kaniska đem binh thâu phục (sau khi Phật tịch được 620 năm). Đức vua này rất tín 
ngưỡng Phật giáo, lập dé đô tại thành Bú-rú-xá-bú-ri (Purusapuri) phía bắc xứ Gandhara. 
Đức vua Kaniska bảo hộ Phật giáo, có làm hai việc rất hữu ích cho nền đạo là: tạo tương 
Phật, kết tập Tam tạng. 

Về việc tạo tượng Phật, trước hết người Hi lap định tạo ra một khuôn tượng cho khác 
hơn người thường, hầu dễ bề phân biệt và một kiêu nữa cho xinh đẹp, cho thiên hạ thấy mà 
đem lòng tín ngưỡng. 

Уа lại, thuở tạo tượng chàng có một ai (chính mình) được giáp mặt Đức Thế Tôn (vì đã 
trải qua nhiều đời ròi) chỉ còn lịch sử 46 lại nói rằng: Phật có 32 tướng tốt khác thường và 
trước kia Ngài là vua trong một nước trung Ấn Độ, bỏ ngôi đi tìm đạo, cho nên người Hi 
Lạp tạo tượng theo lúc Ngài còn làm vua, lúc Ngài làm thầy tỳ khưu, Sa-môn mặc tam у, 
lúc Ngài mới giáng sanh. Bọn thợ Hi lạp có tạo ra nhiều kiểu tượng như: Lúc Ngài chưa 
chứng quả Phật, thì tượng ngồi kiết già, bán già, tham thiền, nhắm mắt, hai tay chồng lên 
để trên chân mặt. Lúc Ngài thắng Ma vương thì Ngài ngồi mà tay mặt mặt chỉ xuống đất 
tỏ dấu rằng có đất làm chứng. Khi Chuyển pháp luân thì 10 ngón tay của Ngài xòe ra гар 
tròn lại giống như trái cầu. Lúc Ngài hiện thân thông trước mặt bọn ngoại đạo nghịch cùng 
Ngài thì có hoa sen đỡ Ngài. Lúc nhập Niết-bàn thì Ngài nằm nghiêng bên tay mặt. 

Thuở đức vua Kaniska trị vì thì tăng chúng đã chia ra làm hai phái: 1) Phái phương bắc 
Ấn Độ mà thiên hạ thường gọi là phái Đại thừa như ngày nay mà trong xứ Tây Tạng, Cao 
Ly, Tàu, Nhựt, Việt Nam sùng bái; 2) Phái phương nam Ấn Độ mà bên Раі thừa họ gọi là 
Tiểu thừa mà xứ Tích Lan, Miễn Điện, Soan-tha quần đảo, Xiêm, Cao Miên đành hoan 
nghĩnh. 

Phương bắc thì phần đông chư tăng qui theo phái Tân Tiến (Асагуауада). Lịch sử có 
ghi rằng: Đức vua Kaniska muốn lập hội kết tập ` Tam tạng cho chư tăng hiệp nhứt, nhưng 
chư tăng giữ theo phái của mình đã lâu năm rồi, nên không thuận hiệp nhứt. Đức vua 
Kaniska bèn cho phép phái Bắc hội tại thành Purusapuri, dùng tiếng Bắc phạn (Sanskrit) 
dé kết tập, cho nên mới có Tam tạng mới "bằng tiếng Sanskrit, còn phái Nam thì chỉ giữ qui 
tắc xưa, dùng tiếng Magadha (Pal!) để kết tập. 


Theo lịch sử thì ké từ khi kết tập kỳ ba, mà đức hoàng đế A-dục đã lập ra cho đến ngày 
пау, ai muôn giữ theo phái nào thì tùy sở thích của môi người, mới có sự chia rẽ chư tăng 
ra làm hai phái, như đã nói trên. 


|11 


GIẢI VÈ TUQNG PHẬT VÀ TƯỢNG BÓ-TÁT 
Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 

Từ thuở Phật giáo chia ra làm hai phái (B ắc và Nam) thì cả hai bên cũng đều thọ trì theo 
Tam tạng của mỗi phái. Phái Nam lấy tạng luật làm trọng, phái Bắc dùng tạng luận làm 
gốc. 

Phái phương Nam lây tạng luật làm trọng, là noi theo gương của các đại đức A-la-hán 
(trực tiếp Phật) hội họp kết tập trong kỳ nhút, y theo chánh giáo của Đức Thế Tôn, như 
thưở Ngài còn tại thế. Phái phương Bắc muốn tuyên truyền Phật Pháp cho phần đông người 
tín ngưỡng, nên họ ít hay để ý sự trì giới, họ dùng tạng luận làm gốc. 


Chư tăng phương Nam xét rằng: từ xưa đến nay, hăng lấy câu “Ty giác, giác tha” là mình 
tỉnh ngộ mình rôi sẽ tỉnh người, ау là con đàng rất chật hẹp, rất khó khăn cho phần đông 
người hành theo, nên mới định sửa đổi chế biến thêm phương pháp mới, hầu cho thiên hạ 
dễ bề háp thu, trước độ người rồi sau sẽ độ mình. Cho nên họ tự gọi là Đại thừa, nghĩa là 
xe lớn dé đưa người qua khỏi bờ sanh tử, rồi họ lại trở gọi phái Nguyên Thủy là Tiểu thừa, 
nghĩa là xe nhỏ chật hẹp. 

Phái phương Nam họ tự gọi là phái Nguyên Thủy (Theravada) hoặc là Thinh Văn thừa 
(Savakayana). Nhưng sau này phần đông người quen theo phái Đại thừa, nên gọi phái 
Nguyên Thủy là Tiểu thừa như vậy. 

Phái Đại thừa phát khởi lên do theo duyên cớ đã mới giải trên, phái này họ canh cải Phật 
Pháp (Tam tạng) theo ý kiến riêng của họ. Như họ dạy không nên phát nguyện thành bực 
Độc Giác (Pacchekabuddha), Thinh văn giác (Sãvakabuddha), vì hai bậc này chỉ nhập Niết- 
bàn một mình, không độ tận chúng sanh, không có sự lợi ích cho phần đông, chỉ phải 
nguyện thành bậc Chánh Biến Tri (Sammãsambuddha) để phổ độ chúng sanh vào Niết- 
bàn, rồi sau sẽ độ mình. Bởi họ cho như vậy là phải hơn, nên họ hằng khuyên dạy người 
phải nguyện làm Bò- tát, nhân đó mà họ thường gọi các bậc A-la-hán là Bồ-tát hết. Sau nữa, 
dần dần họ lại thêm rằng, Phật thường trú trong tam thế (quá khứ, hiện tại, vị lai) nghĩa là 
Phật hằng có trong thế giới. Lại thêm rằng có nhiều vị Phật khác nhau gọi là 
Sayambhibuddha hay là Adibuddha!? thường trú đời đời kiếp kiếp trong thế giới và cũng 
có 5 vị Phật Dhyãnibuddha khác nữa, do sức thiền định của Phật Adibuddha sanh ra, hằng 
ngự trên thượng giới là bực dẫn dắt Bồ-tát giáng sanh xuống thế gian làm ° người Phật” 
(Manussabuddha) để tế độ chúng sanh. Như họ nói có 28 vị Phật, đứng đầu hết là 
Tanhantakara đều là A-di cho đến đức Gotama!’ thì phái Đại thừa cũng cho là người Phật 
(Manussabuddha) hết. Trong mỗi vị Phật đều có ba thân: ứng thân (sambhokãya) là phàm 
thân, là thân phải chịu sự sanh, lão, bệnh, tử như người thường; báo thân (пігатапакауа) 
là thân trong sạch trọn lành, thoát khỏi các điều phiền não từ khi được đại ngộ; pháp thân 
(dhammakaya) là thân pháp báu mà Ngài tự ngộ. 

Chùa Tàu, chùa Việt Nam theo phái Đại thừa, thường tạo tượng Phật ra ba thân như vậy. 
Phái Đại thừa còn tạo ra tượng Phật và Bồ-tát nhiều kiểu, canh cải theo ý riêng của họ, có 
nhiều đầu, nhiều tay сат mỗi món khí giới khác nhau, lại cũng có tạo tượng Bồ-tát 
(Lokesvara) hoặc (Avalokitesvara) mà người Việt Nam mình thường hay gọi là Phật Quan 
Âm. Họ tạo tượng ra nhiều kiểu như vậy dé sùng bái là do nhóm người Bà-la-món muốn 
qui nhứt Phật giáo và Bà-la-môn giáo. Cả hai mặt đạo đều khác hắn nhau như chỗ này: 


12 Tàu dịch là Kiến sơ Phật 
13 Tàu dịch là Có Đàm. 


12 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


Đạo Phật dạy: Quả vui һау quả khó đều do nơi cái nghiệp lành hoặc cái nghiệp ай của 
con người đã làm ra, Đức Thế Tôn khi được chứng đắc bậc Chánh Biến Tri rồi, Ngài đem 
cái Pháp vô thượng của Ngài đã tự ngộ ấy đi phố độ chúng sanh, xong rồi, Ngài tịch diệt, 
Ngài chỉ còn để lại cái Pháp. 

Bên Bà-la-môn giáo dạy: Có một đắng chúa tế hằng ngự trên thượng giới xem sự lành, 
dữ của chúng sanh, ai làm quấy, không vừa lòng thì Ngài hành phạt, ai sùng bái Ngài thì 
Ngài ban ơn xuống phước. 

Những người hạ tri đều vừa lòng theo sự dạy dỗ ấy, bởi dë dàng hơn là mình tự tu, tự 
độ. Cho nên những người đi tuyên truyền Phật giáo bên phái Đại thừa do đó mà canh cải, 
chế biến theo Bà-la-môn giáo. Họ dạy rằng đức Bò-tát là bậc hộ pháp, nên họ khuyên con 
người phải tôn kính Ngài, Ngài hằng ngự trên thượng giới, cũng như bên Bà-la-môn giáo 
vậy. 

Sự canh cải theo ý kiến riêng ấy là họ thấy điều nào cho là tốt của đạo khác, thì họ thêm 
vào. Chăng phải chỉ có phái Đại thừa Phật giáo sửa đổi như thế ấy; Bà-la-môn giáo cũng 
vậy, họ (һау bên Phật giáo chỗ nào tốt thì họ cũng làm theo. Vì lẽ ấy mà Bà-la-môn giáo 
có lập một chi đạo gọi là Visnuveda họ cho rằng đức Narayan là một vị Phật, là một đẳng 
tế độ chúng sanh, khi con người bị tai nạn thì Ngài Virapurasa xuống cứu vớt, như đức 
Krisna, đức Rãma cho đến đức Sakyamuni mà họ cũng cho là đức Narayanavata. 

Đức Bồ-tát mà phái Đại thừa canh cải ấy, có nhiều hạng lắm, nhưng đây chỉ ké tóm tắt 
có 5 hạng!*: Samantabhadrabodhisatva: là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Kakkusandha; 
Vãjirapänibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Копа Kamana; 
Racanapanibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Kassapa; 
Avalokilesvarabodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Gotama (Có Đàm); 
Visavapanibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Ariyametteyya (DI Lặc) 
(là Phật vi lai). 

Tượng Bồ-tát mà phái Đại thừa đã tạo ra trước hết có mặc y phục nhà vua cho dë phân 
biệt, tay có cầm khí giới khác nhau. Sau rồi do theo Bà-la-môn giáo họ tạo tượng chư Thiên 
hình dáng khác thường, nên phái Đại thừa cũng tạo tượng Bỏ-tát khác thường thêm nữa, 
có nhiều mặt, nhiều tay, cầm nhiều khí giới. 


GIẢI VÈ THÁP PHẬT TẠO RA TRONG CÁC NƯỚC, NGOÀI ÁN ĐỘ 


Phật giáo truyền sang các nước ngoài Ấn Độ, kê từ thời hoàng dé A-dục, lối Phật giáo 
được 220 năm. Nhưng điều mà các nước уіп lẽ rằng có Đức Phật đến phổ độ trong nước 
họ, hoặc có Thánh tích của Ngài (trong thuở Ngài còn tại thế), như nói có tóc của Ngài 
hoặc có dấu chun của Ngài, thuyết ду đều nương theo lời sau này hết. Thuở hoàng 46 А- 
Dục có lịch sử ghi chắc chắn đáng tin được, thì chỉ có một xứ Ceylan có dấu tích của Phật. 

Nếu nói theo cô vật còn lưu truyền trong các nước cho đến ngày nay, thì phía tây Án Độ 
Phật giáo truyền bá ra không bao xa, chỉ lan tràn đến tỉnh Punsi, nhưng các phía khác thì 
được phô thông ra xa hơn. Phía bắc thì truyền ra đến chun núi Tuyết sơn (Himalaya) chí 
trung Á châu (bây giờ thuộc về nước Russie) luôn đến nước Tàu; phía đông thì rải ra xa 
hơn các hướng, từ nước Miến Điện, Soạn Tha quần đảo, Xiêm, Cao Miên, Việt Nam, Tàu, 


! Tàu âm 5 vị Phật như vầy: 1.Phật Câu lưu tôn, 2.Phật Câu na hàm mâu ni, 3.Phật Ca Diếp, 4.Phật Thích ca mâu ni, 
5.Phật Di lặc. 


|13 


Cao Ly, chí пибс Nhut Bón. Phía nam thi truyën bá dén сас hải đảo Paniu. Nhung sự bành 
trướng Phật giáo thì lan ra dần dàn, nhiều trăm năm do người Ấn Độ đi sang truyền bá, rồi 
những người trong nước đã tín ngưỡng, đem chỉ dạy lại cho nhau. 

Cách mà người Ап Độ đem Phật giáo phô cập đến các nước ấy, thì nhờ sự giao thông 
tới lui (Gamanasama) qua lại đã lâu đời rôi. Người Ấn Độ đi buôn bán hoặc đến trú ngụ 
trong các nước ây, người theo đạo nào thì đem đạo ây sang để tu hành và chỉ dạy dân trong 
nước ấy hành theo, cả Bà-la-môn giáo và Phật giáo cũng vậy. Nhưng hai mặt đạo có điều 
khác hắn nhau: Bà-la-môn giáo dạy đạo lẫn lộn với sự nhà việc nước, còn Phật giáo chỉ 
khuyên tu hành theo Chánh pháp. Lại nữa Bà-la-môn giáo dạy sự lợi ích có cao, thấp theo 
giai сар xã hội, còn Phật giáo huấn dụ người bất phân tôn ti, thượng hạ. Duyên cớ mà hai 
mặt đạo được thạnh vượng khác nhau trong các nước là: nước nào ở dưới quyền Ап Độ, 
nước ấy Bà-la- môn giáo được thanh hành như xứ Java, Kambūjā v.v...,nước mà người Ấn 
Độ không có quyền hành thì Phật giáo được nhiều người tín ngưỡng hơn như nước Міёп 
Điện, Tích Lan v.v... 

Hai mặt đạo lại còn khác nhau một điều nữa là người giữ đạo Bà-la-môn thì không sốt 
sắng về sự tuyên truyền đạo đức, do cớ đã giải trên, về Phật giáo thì lấy sự giáo hóa làm 
trọng, từ thuở Phật còn tại thế. 

Thuở đức hoàng dé A-dục trị vì, Phật Giáo được thạnh hành cực điểm, nhờ Ngài phái 
người đi truyền bá sang các nước, cho nên trong nước Ấn Độ có lời khen rằng: Đức vua 
nào có lòng hộ Phật Pháp thì hằng được làm hoàng 46 trong nước Ап Độ. Như đức vua 
Kaniska hăng noi theo gương của hoàng dé A-dục cho người sang bành trướng Phật giáo 
đến các nước. 

Người sang truyền Phật giáo đều do theo con đường mà họ đã thường hay đi tới, lui, 
qua, lại từ xưa mà đến các nước. Người sang các nước phía tây và phía bắc thì phần đông 
là người Ấn Độ ở miền trên, đi đường bộ thì từ nước Gandhara sang qua nước Punsin hoặc 
theo con đường Trung Á châu. Về phía đông, phần nhiều là người Trung Ấn độ, từ nước 
Magadha xuông đảo Tích Lan, hoặc xuông theo bãi biển Bengale, đến Miễn Điện, Xiêm. 
Người sang phía nam, phần đông đều là người mièn dưới, nương thuyền mà qua biển, đến 
đảo Sumatra, đảo Java và trở lên xứ Chàm (bây giờ thuộc về xứ Trung- Việt, Việt Nam) và 
nước Kambija. Nhân đó nên Phật Pháp và kiểu mẫu hình tượng, tháp Phật trong các nước 
mới có sự khác nhau như vậy. Các nước phía tây đều noi theo nước Magadha, nước phía 
nam thì bắt chước người Ап Độ miền dưới (Kalingarattha) đem truyền sang đều do Phật 
giáo trong nước Ап Độ. Thuở đầu tiên đức hoàng 46 A-dục phái người đi truyền bá Phật 
giáo, thì trong nước Ấn Độ con giữ theo phái Nguyên Thủy (Тһегауада) (mà phái Đại thừa 
họ gọi là Tiêu thừa) Tam tạng thì dùng tiếng Magadha (Pall) y theo kết tập kỳ ba như xứ 
Tích Lan cũng đêu theo phái Nguyên Thủy. Đến đời vua Kaniska Ngài cho phép kết tập 
Tam tạng bằng tiếng Sanskrit (Bắc phạn) mới sanh ra có phái Đại thừa tràn ra trong nước 
Ấn Độ. Người Ấn Độ truyền phái Đại thừa đến các nước đã có giữ theo phái Tiểu thừa, thì 
phân đông họ trở xu hướng theo Đại thừa, trừ người nước Tích Lan, Міёп Điện, thì họ còn 
năm giữ phái Nguyên Thủy (Тһегауада) vì được ở gần các bực thiện trí thức nước Magadha 
giữ phái Tiểu thừa, nên mới còn duy trì đạo có. Có lịch sử nói rằng: thuở Phật giáo được 
hơn 900 năm, có một người ở thành Buddhagäyä phát tâm rất tín thành vào xuất gia theo 
phái Nguyên Thuy, tên của Ngài còn ghi khắc là đức A-xà-lê Buddhaghosa học thông suốt 
Tam tạng rồi, xét rằng Tam tạng trong nước Magadha đã khắc băng văn tự, có sai sót nhiều 
chỗ, không đúng Phật ngôn (Buddhavacana). Ngài biết bên Tích Lan cũng có Tam tạng 
khác bằng văn tự, y theo lời truyền giáo của đại đức Mahinda. Đức A-xà-lê Buddhaghosa 


14 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


mới cô găng sang Tích Lan, có mang theo Tam tạng trong nước Magadha để dò xét, nghiên 
cứu, so sánh với Phật Pháp bên Tích Lan. 

Bên Tích Lan có Tam tạng băng ba thứ: 1) Thứ Ра là Tam tạng chép y theo trong kết 
tập kỳ ba, ghi bằng tiếng Magadha mà đại đức Mahinda. Ngài đã thuộc năm lòng, rôi đem 
sang truyền dạy chư tăng Tích Lan cũng học năm lòng 46 truyền lại cho người trong nước. 
2) Một thứ nữa gọi là Atthakathä là lời chú giải thêm một đôi chỗ mà trong РАП nói tóm 
tắt, giảng rộng thêm ra cho những người học tập dễ hiểu mà chư tăng Tích Lan dịch ra 
bằng tiếng Tích Lan. 3) Thứ ba là Tikã là lời chú giải Atthakathãa minh bạch thêm một lần 
nữa. Bộ Kinh này chư tăng Tích Lan cũng dịch ra bằng tiếng Tích Lan. 


Thuở ấy, đức A-xà-lê Buddhaghosa cũng cậy chư tăng Tích Lan hợp lại để dò xét giùm 
Pālī cho đúng theo lối xưa, trích bỏ những nơi nào sai lầm và nghiên cứu thêm tạng Át- 
thá-cá-tha, Ті-са mà chư tăng Tích Lan đã có dịch sẵn. Thấy nơi nào đúng đắn thì dịch ra 
tiếng Magadha cho hiệp theo Pal, Át-thá-cá-tha và Tị-ca. Còn nơi nào mà dò xét thấy sai 
lầm, không đúng theo Phật ngôn, thì đức But-tha-khô-xa đốt bỏ hết. 

Tam tạng bằng tiếng Magadha (РаП) là Chánh Pháp của nën Phật giáo mà phái Nguyên 
Thủy (Theraväda) thọ trì theo đến ngày пау, là Pháp bảo đã chấn chỉnh hoàn toàn đúng 
theo chơn lý, nhờ đức А-ха- -lê! (Buddhaghosäcarya) và chư tăng Tích Lan đã có nghiên 
cứu và duyệt chánh rồi trong khi ấy, nên mới có ghi vào lịch sử miền Nam, khi đại đức 
Mahinda và chư tăng đảo Tích Lan chấn chỉnh Kinh, Luật đầu tiên hết, кё là kết tập kỳ thứ 
tư, khi chư tăng chép Tam tạng ra bằng chữ, ké là kết tập kỳ thứ năm. 

Thuở Phật giáo được 1.000 năm, đạo Phật trong nước Ấn Độ đã suy vi, do sự xung đột 
nhau (Bà-la-môn giáo và Phật giáo) xảy ra đã lâu rồi, làm cho tăng 46 và tín đồ không được 
trong sạch vì đã bị lẫn lộn chung với Bà-la-môn giáo. Như có tích ghi phân minh răng: Có 
một nhà sư Tàu danh là thầy Huyền Trang đi sang nước Ấn Độ thuở Phật giáo được 1.173 
năm. Trong thời kỳ ấy có đức vua Siladitya trị vì xứ Ca-ni-da-cup-cha (Kanyagubja) là vua 
nước Trung Ấn Độ, ngài là bậc hộ pháp, cho phép kết tập kinh, luật. Cách thức trong sự 
kết tập ấy như sau này: Ngày đầu khiêng tượng Phật chưng ra, ngày thứ nhì chưng tượng 
Thái dương, ngày thứ ba chưng hình Đại phạm vương hay là Thiên chúa (do theo đây, đủ 
hiểu rõ rằng Phật giáo đã suy vi nhiều rồi, trong lúc ấy thầy Huyền Trang sang thỉnh kinh 
bên Ấn Độ). 


Bên đảo Tích Lan cũng chẳng yên tịnh, vì đảo ấy ở tiếp cận xứ của bọn nghịch tà kiến, 
ở về miền cực nam, miền cuối cùng mũi (pointe) xứ Ấn Độ. Bọn nghịch ấy sang đánh lây 
đảo Tích Lan nhiều phen, có khi lấy được và thống trị lâu năm. Trong khi chiến tranh ấy, 
Phật giáo lại suy vi, cũng có khi, phát sanh ra mặt đạo khác nữa, đến khi đức vua Sihalada 
là bậc chánh kiến được phục quốc, ngài lo chỉnh đồn Phật giáo lại được thạnh vượng, trong 
nước trở lại thọ trì một đạo như vậy đã nhiều lượt. Đến khi Phật giáo được 1.600 năm đảo 
Tích Lan lại bị vào tay bọn nghịch áy một phen nữa. Nhờ đức vua Sirisamghabodhi đánh 
đuôi bọn nghịch đi rồi ngài bèn lo bảo tồn Phật giáo. Ngài có xét răng trong xứ Tích Lan 
không còn chư tăng tinh sạch nữa. May thay, thuở ây trong nước Miến Điện (Birmanie) 
Phật giáo rất thạnh hành hơn các nước nhờ đức hoàng dé Anuruddhamaharaja tri vi nuóc 
Miến Điện. Ngài rất có oai thế thâu phuc được nhiều nước, luôn đến nước Xiêm. Ngài lo 
bảo hộ Phật giáo được hưng thạnh trong các nước ấy. 


Đức vua Sirisamghabodhi cho người qua cầu thỉnh chư tăng nước Miến Điện về để 
chứng cuộc truyền qui giới cho chư tăng Tích Lan trở nên trong sạch. Đức hoàng đề A- -nu- 
rut-tha nhân đó mà được giao thông với nước Tích Lan, sang thỉnh Tam tạng bằng tiếng 


15 Giáo thọ. 


|15 


Magadha mà đức A-xà-lê Buddhaghosa đã kết tập 46 lại trong xứ Tích Lan, đem về làm 
của báu quốc gia và truyền bá sang nước Xiêm. 

Bên xứ Ấn Độ kë từ khi Phật giáo được 1.500 năm thì đạo Phật càng thêm suy vi, do 
những người giữ Bà-la-môn giáo có quyên thế lớn hà hiếp Phật giáo, luôn cả đăng dó cũng 
trở xu hướng theo phù pháp dé mua lòng người, mong hưởng sự lợi danh trần thế, không 
còn thọ trì kinh luật như xưa, cả phái Tiểu thừa và Đại thừa cũng đều như vây. 


Đến khi bọn À гар có quyền thế lên, họ đem binh đánh lây các nơi và ép người phải theo 
tôn giáo của họ là đạo Islama. Đạo này truyền sang đến nước Punsi sau rốt người Ả rập 
được quyền thế lớn cai trị xứ Ấn Độ, ké từ Phật Pháp được 1.700 năm. Đạo Islama dạy 
rằng: Sự hủy hoại các tượng ảnh mà người đã tôn kính сһӛпе hạn là mặt đạo nào là một 
phước báu lớn. Cho nên, bọn Islama đều phá hư các tượng Phật và hà hiếp người giữ Phật 
giáo, làm cho những người tu Phật trong xứ Ап Độ dèu tan hết, thật là đáng tiếc. Thuở Phật 
giáo bị người À rập phá hại đó, chẳng phải chỉ nội trong một xứ Ап Độ đâu, còn có bọn А 
rập dẫn binh theo con đàng biển Hồng Hải (Mer rouge) đánh lấy các xứ theo mé biển, từ 
Ấn Độ cho đến mũi Ma-lay-du (Melleyyu) và đảo Sumatra, đảo Java, xứ Chàm theo mé 
sông Mékong. Quyên thé lan ra đến đâu thì họ phá hoại tượng Phật đến đó. Nhưng cũng 
còn có nước mà người А гар đi không đến, như các nước phía bắc Ап Độ (Népal, Thibet 
và các xứ ở miền trung Á châu). Cũng còn các nước khác nữa, như phía nam thì nước Tích 
Lan, phía đông nước Miến Điện, xứ Xiêm, Cao Miên, Việt Nam, Tàu, Cao Ly và Nhựt 
Bồn đều còn giữ đạo Phật cho đến ngày nay, nhưng sự hành đạo thì khác nhau. 


Người xứ Népal, Thibet và trung Á châu luôn cả và Tàu, Việt Nam, Nhựt, Cao Ly đều 
giữ theo phái Đại thừa, người Tích Lan, Miến Điện, Soạn-tha quần đảo, Xiêm, Cao Miên 
giữ theo phái Tiểu thừa!ế 

Máy tòa tháp đã tạo ra trong các nước ấy, đều do theo khuôn mẫu nước Ấn Độ, nhưng 
cũng khác nhau. Người Thibet, Népal và trung Á châu thì tạo theo kiểu của người Grec đã 
làm ra trong xứ Gandhara, cho đến người Tàu, Cao Ly, Nhựt Bồn cũng vậy; người Java, 
Chàm, Cao Miên thì theo kiểu thợ Ап Độ miền dưới. Tháp Phật làm theo kiểu Ап Độ và 
truyền sang đến các nước, có bốn thứ đại khái: tượng Phật, tượng Bò-tát, tháp Phât, chùa 
Phât. 

Cách thức bốn thứ có vật ấy đều khác nhau: 

1) Tượng Phật thì người Grec đã tạo trong nước Сапаһага trước, rồi mới truyền sang 
đến các nơi như đã có nói trên. Trước khi mới tạo tượng Phật, không nhứt định phải 
làm theo kiểu nào. Vì tượng mới tạo ra sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt được 400 
năm, không có thể giống Phật được, chỉ định tạo cho thiên hạ ау mà phân biệt 
rằng là tượng Phật, như đã có giải phía trước. Do cớ ấy, những tượng Phật trong các 
nước đều chẳng giống nhau. Xem như người Tàu, Nhựt sau này họ tạo tượng Phật 
không có mặc Tam y, mà trở lại mặc áo giống như mấy ông thầy Tàu, Việt Nam 
mặc ngày nay vậy. 

2) Còn tượng Bồ-tát thì phái Tiểu thừa chỉ có tạo tượng đức Di Іс là Bồ-tát sẽ thành 
Phật кё vị cho Đức Thích Са Mu Мі. Nhưng bên Đại thừa tính rằng chư Bồ-tát có 
thé lực ban phước và hành tội con người (như Đại phạm thiên vương bên Bà-la-môn 
giáo) nên họ mới tạo ra nhiều kiểu tượng Bồ-tát để sùng bái. Tượng giống người 
cũng có, khác thường cũng có, có nhiều tay, cả nam và nữ, người Tàu họ đều gọi là 
Bồ-tát, nên tạo ra để phụng thờ. 


16 Xứ Сао Міёр trước kia đã có theo Đại thừa, trở lại theo Tiểu thừa, lối Phật giáo được 1.800 năm. 


16 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


3) Tháp Phật trước hết tạo ra dé thờ xá-lj theo kiểu mẫu trong nước Trung Ап Độ do 
Phật ngôn đã có di huấn. Tháp Phật đã xây ra đều đủ và truyền bá sang các nước là 
từ đời hoàng dé A-dục, ngài chia xá-lj cho các nơi để sùng bái. 

4) Về chùa Phật thì họ noi theo kiểu cung điện, có nhiều tầng mà xưa kia họ làm bằng 
cây, như chỗ ở của đại phú gia, từ nhà vua cho đến bực trưởng giả, là dinh thự của 
hạng cao sang (những thường nhơn thì chỉ ở nhà một tầng), sau rồi họ biến cải ra 
chỉ làm một tầng, trên nhỏ dưới lớn, nhưng cũng cất cho có thê mạo là cung điện, 
sau rồi họ chỉ xây bằng gạch. Cả hai bên (Phật giáo và Bà-la-môn giáo) cũng đều 
lập đền thờ như kiểu ấy. Điện thờ Phật chỉ tạo có một tháp ở giữa, còn bên Bà-la- 
môn thì có ba tháp. 

Kim thân hoặc tượng Bồ-tát, hoặc Tháp, hoặc Chùa trong các nước, tuy rằng đã do theo 

kiểu mẫu bên Ấn Độ, nhưng sau rồi trong mỗi nước có thợ hay hoặc do lẽ gì khác, thì họ 
tạo theo ý riêng, tùy thích của mỗi nước. 


GIẢI VË LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRONG NƯỚC XIÊM 

Phật giáo truyền sang nước Xiêm từ bao giờ? Điều này có nhiều thuyết khác nhau. Có 
người nói từ đời đức hoàng 46 A-dục, ngài phái người đi phô cập sang các nước, có chỗ 
nói truyền bá sau thời kỳ ấy, lâu lắm. Nhưng lấy theo sự đích xác là do theo cô vật còn di 
truyền lại, hiệp với lịch sử, thì Phật giáo lan ra đến nước Xiêm theo bốn thời kỳ sau này: 

Lần đầu: phái Nguyên Thủy (Theraväda) 

Sơ khởi Phật giáo truyền sang Xiêm từ thuở nước Xiêm lập kinh đô tại nước Muong, 
lần đầu hết. Có cô tích chắc chắn còn lại trong thời kỳ ban sơ, là có kim thân tạo ra lúc Đức 
Thé Tôn thuyết Pháp lần đầu (Chuyên pháp luân) có khắc chữ bằng tiếng Magadha, có cả 
tháp thờ pháp tọa của Phật, và tháp thờ dấu chân của Phật mà người Xiêm tạo ra 46 sùng 
bái. Máy món сб vật ấy chứng chắc rằng: Phật giáo truyền sang nước Xiêm trước hết là 
phái Nguyên Thủy (Тһегауада) theo cách thức mà đức hoàng 46 A-dục đã phái người đi 
phố độ đến các nước. Nhân đó có thé nói Phật giáo bành trướng đến nước Xiêm, trước thời 
kỳ Phật Pháp 500 năm và người Xiêm được thọ trì chín chắn từ thuở ấy. Đến sau rồi khi 
bên Ап Độ có tạo kim thân thì người Ап Độ cũng đem truyền sang đến nước Xiêm nữa. 


Lần thứ hai: phái Đại Thừa (Acaryavada) 

Thuở Phật khởi ra có phái Đại thừa tràn ra khắp trong nước Ấn Độ, thì người Ấn Độ 
đem phái Đại thừa truyền sang các nước, như thói quen đã ghi trong thời kỳ trước, nhưng 
đầu tiên truyền sang đảo Sumatra, rồi đến đảo Java, Kambujã (Cao Miên). Có người Ап 
Độ khác ở trong xứ Magadha đem phái Đại thừa truyền sang nước Miến Điện, Soạn-tha 
quần đảo (Пе de la sonde) nhưng dường như chẳng được nhiều người hoan nghỉnh. 

Thuở Phật Pháp được 1.300 năm đức vua xứ Sumatra có oai thế lớn, đi thâu phục các 
xứ đến mũi Ma-lây-du (pointe Ма!еууй). Người Sumatra mới đem phái Đại thừa truyền 
sang các nơi mà họ đã thâu phục được, ngày nay vẫn còn Đại thừa Phật giáo trong các nơi 
ây. 


Lần thứ ba: phái Tiểu Thừa (Bhũkama) 


|17 


Thuở Phật giáo 1.600 năm đức vua A-nu-rút-tha (Anuruddha) thống trị nước Міёп Điện, 
lập kinh đô tại thành Bhũkama có quyền thế lớn, đi chinh phạt đến đâu Ngài bảo hộ Phật 
giáo tới đó. Thuở ấy Phật giáo bên Ап Độ đã điêu tàn. 

Đến khi đức vua Anuruddha thâu phục được miền bắc nước Xiêm, Ngài cũng đem Tiểu 
thừa Phật giáo truyền sang mièn ау, nhưng miền nam nước Xiêm vẫn còn giữ theo Đại 
thừa (vì đường xa bắt tiện nên truyền sang không thấu). 


Lần thứ tư: phái Tích Lan 

Phật giáo đảo Tích Lan truyền sang nước Xiêm thì thưở Phật Pháp mới được 1.696 năm, 
khi đức vua Barakkabahu mới lên ngôi tại Tích Lan, là một vị hoàng dé có trong lịch sử 
Tích Lan. Ngài có oai thế lớn, thâu phục được các dịch quốc và là một bực hộ Phật Pháp, 
giống như hoàng dé A-dục. Ngài thỉnh một vị tó trong nhà tăng lên làm tọa chủ đề kết tập 
Tam tạng và ngài điều đình cho chư tăng được hiệp nhứt. Thuở ấy, Phật giáo Tích Lan rất 
được thạnh hành, tiếng đồn thấu đến nước Miến Điện, Soạn-tha quần đảo (Ile de la sonde), 
Xiêm, Cao Miên, nên có chư tăng mấy nước ấy tìm sang Tích Lan để nghiên cứu. Khi đã 
xét rõ chư tăng Tích Lan thọ trì theo Chánh pháp, thì đều đem lòng sùng bái muốn ở lại 
học tập theo và đem Chánh pháp về truyền lại trong nước mình. Nhưng chư tăng Tích Lan 
không chịu hòa cùng chư tăng máy nước và muốn chư tăng ấy phải làm lễ thọ cụ túc giới 
lại. Chư tăng các nước cũng vui lòng vâng chịu. Thọ qui giới xong, chư tăng các nước đều 
ở lại trong xứ Tích Lan 46 học tập Kinh, Luật cho đến khi vừa thông thuộc đều đủ rồi họ 
mới trở về nước nhà; lại còn thỉnh chư tăng Tích Lan theo nữa. Khi trở về đến nước, người 
trong nước thấy cử chỉ của chư tăng Tích Lan đúng theo Chánh pháp, họ hết lòng hoan 
nghinh, cho con cháu vào học tập và xuất gia càng ngày càng đông, từ trong nước Miến 
Điện, nước Ramanna, nước Xiêm chí nước Lào và nước Cao Miên. Lịch sử có ghi chuyện 
chư tăng Tích Lan truyền bá Phật Pháp đến các nước là theo lẽ đã giải trên. 

Riêng về nước Xiêm thì Phật giáo Tích Lan truyền sang đến lần đầu hết, là lối thời kỳ 
Phật giáo được 1.800 năm, chư tăng nước Xiêm cũng chịu làm lễ thọ cụ túc giới lại theo 
qui tắc của chư tăng Tích Lan, xong rồi bèn trở về nước mình, có thỉnh cả chư tăng Tích 
Lan, nên từ đó Phật giáo càng được thạnh hành. Điều này có lịch sử Xiêm ghi đích xác 
rằng: Thuở Phật giáo được hơn 1.820 năm, đức vua Xiêm có xây một cảnh chùa rất to lớn, 
dâng cúng đến chư tăng Tích Lan. Khi Phật giáo Tích Lan càng tăng tién thì phái Đại thừa 
càng thối bộ và điêu tàn. Trong nước Xiêm chỉ có phái Tiểu thừa, nhưng lúc đầu còn chia 
ra làm hai phe: là phe cựu và phe tân (mới thọ giới dàn cùng chư tăng Tích Lăn). Bên nước 
Miến Điện, Soạn-tha quần đảo, Cao Miên cũng có hai phe vậy. Nhưng sau tốt rồi hiệp lại 
làm một. Sự hiệp nhút áy cũng nhờ có đức vua Xiêm điều đình mới xong (có ghi trong lịch 
Sử rõ ràng). 

Sự hiệp nhứt ấy do nhiều lẽ như sau này: 

Chư tăng phe Tích Lan chỉ ngụ nơi tịnh xá lập trong rừng, còn chư tăng của người Xiêm 
thì thường ngụ ở trong chùa cất tại châu thành. Chùa của chư tăng phe Tích Lan ở không 
xa mà cũng, chăng gần thế gian lắm, vừa vào ra khất thực, hoặc thuyết pháp độ đời. Họ chỉ 
giữ hạnh tiết độ làm trọng, nên mới tìm ở nơi rừng núi thanh vắng. Phần đông người tín 
ngưỡng thường lập chùa, cất thất trong các nơi ấy, dâng cúng đến chư tăng phe Tích Lan. 
Càng ngày càng tăng số người khuynh hướng thì họ lại càng tạo chùa dâng cúng thêm nữa. 

Lại nữa, hai phe cũng không chịu hiệp nhau để hành các cuộc lễ tăng sự. Điều quan 
trọng là phe cựu hành kinh luật bằng tiếng Bắc Phạn (Sanskrit), phe tân (mới theo chư tăng 


18 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


Tích Lan) thì noi theo Tam tạng bằng tiếng Magadha. Vả lại, chư tăng bên phe Tích Lan 
không chịu hiệp nhút vì thấy phe chư tăng Xiêm còn hành lẫn lộn theo phái Đại thừa. 

Hai phe được hiệp nhứt nhờ có phần đông người Xiêm càng ngày thêm khuynh hướng 
theo phe Tích Lan, sô tăng đỗ và tín đồ càng tăng lên, thì nên phe cựu càng giảm xuông. 
Cho nên sau rốt rồi, phe cựu phải nhập theo phe Tích Lan. Sự hiệp nhứt ây có hai điều giao 
kết là: trong phép truyền qui giới, trước phải thọ Tam qui bằng tiếng Magadha: Bút-thăn- 
sá-rá-năn-gách-sa-mí (Buddham-Saranam-Gacchãmn) v.v... Xong rôi phải thọ thêm băng 
tiếng Sanskrit một lần nữa: Bút-tham-xá-ránam gách-sami (Buddham Saranam 
Gacchãmi) v.v... Điều này chỉ rõ rằng chư tăng phe Tích Lan dùng tiếng Magadha đê hành 
đạo, chư tăng cựu thì theo tiếng Sanskrit. Sự thọ phép Tam qui bằng hai thứ tiếng ấy còn 
dùng cho đến ngày nay là lẽ như vậy. 


Thuở Phật giáo phe Tích Lan được thạnh hành bên nước Xiêm, người Xiêm noi theo 
gương Tích Lan, trước hết họ tạo tháp Phật giống theo kiểu mẫu Tích Lan; về kinh luật thì 
họ bỏ lần tiếng Sanskrit, mà trở học theo Tam tạng tiếng Magadha. Chư tăng Xiêm từ ngày 
hiệp nhứt nhau rồi, thì lo chuyên cần về đàng Chánh giáo, y theo bên Tích Lan. 

Một phần chuyên về sự học tập Tam tạng theo tiếng Magadha, thì ở theo mấy cảnh chùa 
lập tại châu thành. Một phần chuyên về phép tham thiền, trí tuệ, mong chứng đạo quả Niết- 
bàn thì hằng ở nơi rừng, núi thanh văng, nhưng cả và hai bên cũng đều là một phe. 

Đến khi nước Xiêm lập kinh đô tại A-du-thia (Ayudhya) thì bên Tích Lan Ы sự chiến 
tranh náo loạn, nên Phật giáo phải suy vi, nước Tích Lan bën phái người qua thỉnh chư 
tăng Xiêm có đại đức Upali làm trưởng đoản sang đảo Tích Lan 46 lập giới đàn truyền qui 
giới cho người Tích Lan, trở nên trong sạch như xưa, nên gọi là phe Xiêm hoặc phe Upali, 
danh ấy còn di truyền cho đến ngày nay. 


= CHUNG – 


|19 


MỤC LUC GIẢI VË THỜI KỲ PHẬT GIÁO ТЕСҮЕМ SANG CÁC NƯỚC, SAU 


1) 
2) 


3) 


4) 


5) 
6) 
7) 
8) 


9) 


РНАТ МНАР ПЕТ 
Phật giáo 1 - 99 năm, tăng chúng trong sạch, còn thọ tri у theo Chánh pháp. 
Phật giáo 100 năm, tăng chúng Ấn Độ chia ra làm hai phái là: phái Nguyên Thủy 
(Тһегауада) và phái Tân Tiến (Vajjiputtra) tục gọi là Đại thừa Phật giáo. 
Phật giáo 205-221 năm, bọn ngoại đạo vào tu lẫn lộn trong Phật giáo rất nhiều, tăng 
chúng chia ra làm nhiều phe. 
Phật giáo 218-250 năm, đức hoàng dé A-dục (Asoka) trục xuất bọn ngoại đạo và ngài 
rất thành tín bảo tón Phật Pháp được hưng thanh đến cực điểm, hơn các thời kỳ. 
Đến năm 620, đức vua Kaniska cho thợ tạo tượng Phật bằng đá rất nhiều, và phái người 
đem truyền sang các nước. 
Trong thời kỳ Phật giáo 620 năm, phái Đại thừa phát tạo tượng Phật Adibuddha 
Dhãnibuddha và Bodhisatva trong miền bắc Ап Độ. 
Phật giáo 900 năm, trong đời vua Candragupta có tạo tượng Phật tại xứ Magadha 
(Trung Ấn Độ). 
Phật giáo 1.100-1.200 năm, có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Đại thừa tại xứ 
CriviJaya (Java). 
Phật giáo 1.400 năm có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Tiểu thừa và Đại thừa tại 
xứ Labapuri (Cao Miên). 
Phật giáo 1.800-1.893 năm, có tạo tháp Phật theo phe Tích Lan (Ceylan) tại xứ 
Sukhodaya (Xiêm). 


10)Phật giáo 1.900-2.310 năm, có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Tiểu thừa tại xứ 


Criyudhya (Xiêm). 


11)Phật giáo 2.325 năm, có tạo tháp Phật theo phái Tiểu thừa tại kinh đô Bangkok (Xiêm). 


12) 


1) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 


9) 


MỤC LUC GIẢI VÈ THOI KỲ CÓ THÁP PHẬT TRONG CÁC NƯỚC 


Thời kỳ Phật giáo năm đầu, có tám tháp Phật đầu tiên trong nước Trung Ấn Độ. 

Thời kỳ Phật giáo 223 năm, trong đời hoàng đế A-dục, ngài có tạo tháp Phật bằng gạch 
và bằng đá rất nhiều (Trung Ấn Độ). 

Thời kỳ Phật giáo 400 năm, trong đời vua Alexandri, mới có tạo tượng Phật trong thế 
gian lần đầu hết (Bắc Ấn Độ). 

Thời kỳ Phật giáo 236 năm, trong đời hoàng đế A-dục, Phật giáo truyền sang đến các 
nước ngoài Ấn Độ. 

Thời kỳ Phật giáo 400 năm, Phật Pháp được thạnh vượng trong nước Gandhara (đời 
vua Alexandri). 

Thời kỳ Phật giáo 620-950 năm, phái tân tiễn (Acaryavada) hoặc gọi là Đại thừa được 
hưng thạnh trong nước Gandhara. 

Thời kỳ Phật giáo 900 năm, Phật giáo trong nước Ап Độ suy hại cho đến ngày nay. 
Thời kỳ Phật giáo 236 năm, trong đời hoàng đế A-dục, phái Nguyên Thủy hoặc gọi là 
Tiểu thừa Phật giáo đến gieo giống trong nước Tích Lan (Ceylan) và được thạnh vượng 
rất lâu dài. 

Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, Phật giáo trong nước Tích Lan suy vi. 


10) Thời kỳ Phật giáo 1608-1662 năm, trong đời vua Qui-Ja-dá-ba-hú (ViJayabahu) Phật 


giáo hưng thạnh trở lại. 


11) Thời kỳ Phật giáo 1663-1695 năm Phật giáo suy vi trở lại. 


20 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


12) Thời kỳ Phật giáo 1695 năm, trong đời vua Bá-rác-cá-má-ba-hú (Parakkamabahu) Phật 
giáo thạnh hành trở lại. 

13) Thời kỳ Phật giáo 1893-23 10 năm, Phật giáo trong nước Tích Lan suy vi trở lại nữa. 

14)Thời kỳ Phật giáo 500 năm, Tiểu thừa Phật giáo đến gieo giống trong nước (Dvãvati) 
và được thạnh vượng khá lâu. 

15) Thời kỳ Phật giáo 1.200-1.500 năm nước Хіёт và Cao Miên đều thọ trì Đại thừa Phật 
giáo và được thạnh vượng khá lâu. 

16)Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, trong đời hoàng đế Á-nú-rút-thá (Miễn Điện), Tiểu thừa 
Phật giáo được thanh vượng trong nước Bhũkama. 

17)Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, nước Xiêm qui theo Tiểu thừa Phật giáo của nước Мібп 
Điện. 

18) Thời kỳ Phật giáo 1.800-1893 năm, Xiêm và Cao Miên giữ theo phái Nguyên Thủy 
(Tiểu thừa) phe Tích Lan (Ceylan). 

19) Thời kỳ Phật giáo 1950-2200 năm, Tiểu thừa Phật giáo được thạnh vượng trong nước 
Lào (Laos) và trở lại suy vi từ năm 2201 năm. 

20) Thời kỳ Phật giáo 1893-2300 năm, Tiểu thừa Phật giáo xứ Ayudhya lúc đầu được hưng 
thạnh, sau rốt rồi suy bại. 

21)Кё từ thời kỳ Phật giáo 2325 năm, lúc đầu suy vi, từ đời vua Cham-klao cho đến ngày 
nay được càng thêm thạnh vượng (Xiêm). 


GIẢI ТОМ ТАТ VË MÁY КҮ КЕТ ТАР TAM TANG 

1) Kết tập kỳ nhút (Pathama sangäyan3), sau khi Phật tịch 4 tháng, hội họp 500 уі đại A- 
la-hán, đại đức Kassapa tọa chủ, đức vua Ajatasatru hộ pháp, nhóm trọn 7 tháng, tại 
hang Vebhara. 

2) Kết tập kỳ nhì (Dutiyasahgayan8), sau khi Phật diệt 100 năm, hội họp 700 уі đại A-la- 
hán, đại đức Sabbakami tọa chủ, đức vua Kalasoka hộ pháp, nhóm trọn 8 tháng, tại 
Trúc lâm tịnh xá (Velukãrama), gần thành Vesali. 

3) Kết tập kỳ Ба (Tatiyasañgayan3) sau khi Phật tịch 234 năm, hội hợp 1.000 уі đại A-la- 
hán, đại đức Mauggaliputtatissa tọa chủ, đức hoàng đế Asoka hộ pháp, nhóm trọn 9 
tháng, tại A-dục tịnh xá (Asokarama) gần thành Pataliputtra, hoàng đế A-dục có trục 
xuất 60.000 vị tỳ khưu không thông tạng luật, là bọn ngoại đạo giả vào tu trong Phật 
Pháp. 

4) Kết tập kỳ thứ tư (Catutthasagäyan8), sau khi Phật tịch 236 năm, đại đức Mahinda 
đem Phật pháp sang gieo giống bên đảo Tích Lan (y theo lời Phật đã tiên tri) và hội 
họp 63 vị đại A-la-hán với 500 đại đức tỳ khưu, đại đức Mahinda và Arittha tọa chủ, 
đức vua Devanampiyatissa hộ pháp, nhóm trọn 10 tháng tại tịnh xá Mandapathũparama 
gần thành Anuradhapuri. 

5) Kết tập kỳ năm (Райсӣтаѕаћрӣуапа), sau khi Phật tịch 437 năm, nhân các vị A-la-hán 
thấy tăng đồ càng ngày càng giảm trí tuệ, ít có bực thông suốt nằm lòng Tam tạng, nên 
các Ngài lựa cả A-la-hán và phàm Tăng (sở trường Tam tạng) trên 1.000 vị, đức vua 
Vattagamaniabhaya hộ pháp, nhóm tại núi Abhayagiri gần thành Anurãdhapur, để 
chép Tam tạng bằng tiếng Tích Lan cả và lời chú giải vào lá thốt nốt, trọn một năm 
mới xong. 


TRÍCH LỤC TRONG PHẬT NGÔN 
Đức Phật đáp câu hỏi về sự dâng cúng thịt. 


|21 


Trong Kinh Jīvakasūtra bộ Majjhimanikaya, Majjhimapaññasaka có ghi rằng: Thuở nọ, 
Đức Phật ngự nơi rừng xoài của ngự у Jivaka gân kinh đô Ка)араһа, có ngự y Луака đến 
bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thé Tôn, tôi được nghe rằng những người giết thú, chú tâm dâng 
đức Có Đàm; đức Có Đàm cũng biết, song vẫn thọ thịt mà người chú tâm giết thú đem 
dâng cúng, cho họ phải phạm tội. Những người nói như thế đó gọi là nói đúng theo lẽ đạo 
chăng? Phật phán rằng: Không đúng, vì Như Lai đã có сат chế răng: Bậc Sa-môn không 
nên dùng thịt do ba lẽ: thịt mà mình thấy họ giết thú cho mình dùng, thịt mà mình được 
nghe họ giết thú cho mình dùng, thịt mà mình đã nghỉ họ giết thú cho mình dùng. Cả ba 
thứ thịt đó, Như Lai cắm, không cho tỳ khưu dùng. Như Lai cho phép dùng ba thứ thịt 
khác, là thịt mà mình: không thấy, không nghe, không nghĩ rằng họ giết thú cho mình dùng. 
Phán như thế rồi Phật lại giảng thuyết vë tình trạng mà tỳ khưu có tâm: từ (metta), bi 
(karun8), hy (muduta), xả (upekkhä) đối với chúng sanh, không ưa thích cho chúng sanh 
nào thác, không ưa thích cho chúng sanh nào bị giết, rồi Ngài giải rằng: Người nào giết 
chúng sanh và chủ ý dâng thịt đem dâng đến Như Lai hoặc các hàng Thinh văn của Như 
Lai, người đó hàng bị tội trong năm thời là: trong thời bảo người đi bắt thú đó đến, trong 
thời mà thú đó bị buộc trói, trong thời dạy người giết thú đó, trong thời mà thú đó chịu khó, 
trong thời đem dâng cho Như Lai hoặc các hàng Thinh văn của Như Lai dùng thịt không 
nên, như thế đó. Vị ngự у JTvaka bèn tán dương rằng: Chư vị tỳ khưu thường dùng thịt nên 
dùng, chăng có tội lỗi chi cả, như vậy. 

Trong bộ Cũlavagga (tạng luật) có ghi chuyện thầy tỳ khưu Devadatta” rằng: Khi thầy 
Devadatta ngụ trong nơi thanh vắng có nghĩ rằng: Ta nên làm cho người nào tín ngưỡng, 
rồi sẽ được nhiều lợi danh. Vừa nghĩ như thế đó thì rõ ràng: Hoàng tử Ajãtasatrũ!Š còn 
thiếu niên, sẽ được trưởng thành và có nhiều tương lại tốt đẹp, ta nên làm cho hoàng tử 
Ajātasatrū tín ngưỡng, mới được nhiều lợi danh; nghĩ. rồi tự mình biến làm một người trẻ 
tuổi, bị rắn quân chung quanh mình, rồi bay đến ngồi trên bắp về hoàng tử Ajãtasatrũ. 
Hoàng tử thấy liền phát tâm kinh sợ, thầy Devadatta lập tức huờn hình lại là vị tỳ khưu như 
cũ. Từ đó đức hoàng tử hết lòng trong sạch, tín ngưỡng, thân mật với thầy Devadatta. Mỗi 
ngày, Бибі mai và chiều đều vào hầu thầy Devadatta. Mỗi buổi mai đem dâng 500 mâm 
cơm. Thầy Devadatta bị lợi danh đè nén, rồi bèn tính: Та sẽ thống trị tăng già. Vừa nghĩ 
như thé thì thần thông liền tiêu diệt. Lúc đó, có vị trời Kakudha biết rõ tâm của Devadatta, 
lập tức hạ san, bạch với đại đức Mục Kiền Liên (Moggalläna) ràng: Thày Devadatta vi lgi 
danh đè nén, nên tính muốn thống trị Tăng già, vừa tính thì thần thông liền tiêu mắt. Bạch 
rồi lui ra. Đại đức Mục Кіёп Liên vội vàng vào bạch với Phật, theo lời của уі trời Kakudha 
đã nói. Phật bèn phán rằng: Này Mục Кіёп Liên! Vị trời Kakudha nói lẽ nào, lời ấy thật sẽ 
như vậy. Ngươi hãy chi nhớ lời ấy. Không bao lâu, trong giờ Phật đang thuyết pháp, trong 
giữa hàng thính giả, có đức vua tọa chủ, thầy Devadatta đứng dậy, chấp tay bạch rằng: 
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã già yếu rồi, xin Ngài đừng bận lòng, hãy ngự an đi, nhường 
tỳ khưu tăng cho tôi thông trị. Phật đáp: Không nên đâu Devadatta, ngươi chớ nên vừa lòng 
với sự thông trị tăng già. Nhưng thầy Devadatta cầu xin đến ba lượt, Phật phán rằng: Ngay 
cả Xá Lợi Phát và Mục Kiền Liên mà Như Lai cũng không nhượng cho, phương chi đến 
ngươi, “như người nuốt nước miếng mình”.!? Khi Devadatta được nghe như thế đó, thì sân 
hận bất bình ràng: Đức Thế Tôn nói ta là người nuốt nước miếng mình, tán dương đức Xá 
Lợi Phát và Đức Mục Кібп Liên. Đây là sự giận, tức lần đầu của Devadatta đối với Phật. 


! Đề bà đạt đa là vị tỳ khưu nghịch với Phật. 
18 А xà thé là hoàng tử của đức vua Bimbisara (Tàn bà xa). 
19 Ат chỉ rằng người gat gám quần chúng, mong được lợi danh thé su. 


22 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


Liền khi đó, Phật dạy các tỳ khưu rằng: Này các thầy! Hãy cho tăng bố cáo trong kinh 
đô Ка)араһа rằng: Khi trước thầy Devadatta có hành vi khác, nay khác. Thầy Devadatta 
làm điều nào bằng thân, khâu, ý điều đó Phật, Pháp, Tăng không nhìn nhận nữa. Không 
bao lâu, thầy Devadatta lại vào xin Phật năm điều sau này nữa là: xin cho tỳ khưu ở tu 
trong rừng đến trọn đời, xin cho tỳ khưu đi khất thực đến trọn đời, xin cho tỳ khưu dùng 
vải dơ lượm được rồi giặc may làm y mặc đến trọn đời, xin cho tỳ khưu ở tu dưới cội cây 
đến trọn đời, xin không cho tỳ khưu ăn cá, thịt đến trọn đời. 

Năm điều cầu xin ấy Đức Phật không nhận cho và phán răng: 

1) Thầy tỳ khưu phải tu trong rừng, hoặc được phép ngụ nơi tịnh thất mà thí chủ phát 
tâm trong sạch dâng cúng cũng được. 

2) Thầy tỳ khưu phải đi khất thực, hoặc được phép thọ thực mà thí chủ phát tâm trong 
sạch yêu cầu dâng cúng cũng được. 

3) Thầy tỳ khưu phải dùng vải dơ lượm được, rồi giặc may làm y mà mặc, hoặc được 
phép thọ y mà thí chủ phát tâm trong sạch dâng cúng cũng được. 

4) Thây tỳ khưu tùy thích được phép tu đưới cội cây trong 8 tháng (ngoài mùa hạ) hoặc 
ngụ nơi chùa cũng được. 

5) Thầy tỳ khưu được phép thọ tam tịnh nhục là thứ thịt mà thầy không nghe, không 
thấy, không nghi họ giết thú cho mình dùng. 

Ông Pierre Salet, dịch giả cuốn Les paroles du Bouddha có trích diễn câu này: Ce qui 
nous rend impurs, ce n’est pas manger de la viande, mais c'est la haine, I”intempérance, 
T'entelement, la bigoterie, la fourberie, ГепуПе, P'orgueil, la complaisance pour les 
hommes injustes. 

Nghĩa: Những điều làm cho chúng ta bát tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn) mà lòng 
oán hận, không tiết độ, ngoan ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đồ, kiêu căng, xiêu lòng theo kẻ 
bát chánh. 


TRÍCH TRONG PHẬT HỌC TỰ BIÉN 
Trai hựu tác thời: chữ trai là thời. 
Trai thực thời thực giả: ăn chay là ăn đúng buổi vậy. 
Trai giả vị bất quá trung thực: trai ấy nói: sự ăn không quá ngọ. 
Chánh ngọ dĩ tiền sở tác chi thực sự giả: đúng ngọ về trước, nên ăn vậy. 
Giới luật thượng: trong giới luật. 
Ư thực phân thời phi thời: có chia về sự ăn, làm: thời và phi thời. 
Chánh ngọ dĩ tiền vi chánh thời: đúng ngọ về trước là chánh thời. 
Dĩ hậu vi phi thời: về sau là phi thời. 
Thời giả nghi thực: chánh thời nên ăn. 
Phi thời giả bất nghi thực: phi thời chẳng nên ăn. 
Nhơn nhi thời trung chi thực vi trai thực: nhơn đó ăn trong thời là ăn chay (trai thực). 
Tự điển viết: tự điển nói. 
Trai giới giả, kinh giả: trai là giới vậy, kính vậy. 
Thị thông ư nhứt thiết: ấy là nghĩa chung cả thảy. 
Phạn danh ô bô sa tha: tiếng phạn kêu là uposatha. 
Huu viết bố tát: lại cũng nói rằng bồ-tát. 


|23 


Thuyết thức giả, thanh tịnh chi nghĩa: ấy là nói rõ cái nghĩa thanh tịnh vậy. 

Hậu chuyền viết trai viết thời: sau 101: nói ràng: trai là thời. 

Chánh chỉ bát quá trung trực chi pháp: chính, chỉ có phương pháp ăn không quá ngo”. 

Thủ chỉ viết trì trai: vâng giữ như thế gọi là trì trai. 

Thị vi trai chi bản nghĩa: ấy là nghĩa chính chữ trai. 

Nhiên hậu hựu nhứt chuyên nhi vi bất vi nhục thực: nhưng sau lại, tóm quát cả, đôi là 
không nên ăn thịt. 

Thử nhơn đại thừa giáo chi bản ý: đó là do cái bản ý đại thừa giáo. 

Trí trọng сат nhục thực: rất nặng về sự сат ăn thịt. 

Toại viết trì trai giả, cắm nhục thực giả: bèn gọi người trì trai rằng: (người) сат ăn thịt 
vậy. 

Tinh tán vân giả, duy bát nhục thực chỉ sự giả: nói rằng: người tinh tấn, chỉ có sự không 
ăn thịt vậy. 

- Dứt tác phẩm Lịch sử Phật pháp (РІ.2497-Р1.1954) — 


20 Chỉ có phương pháp không ăn quá ngo là đúng đắn. 


